Động vật hoang dã sử dụng cây thuôc đề chữa lành vêt thương: Đó có ... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=28709 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh tế 
và Wư báo 


Economy 8 Forecast Review ®) nì Ï Ïne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Động vật hoang dã sử dụng cây thuốc để chữa lành vết 
thương: Đó có thể là do serendipity không? 

15:40 | 07/05/2024 


Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên 
ghi lại việc động vật hoang dã sử dụng một loại cây có dược tính để chữa lành vết thương [1]. 

Con vật quan sát được là một con đười ươi Sumatra (Pongo abelii) đực ở Vườn quốc gia Gunung Leuser ở Indonesia. Vì con 
đười ươi này có thể ăn hết tất cả hoa trên một cây bụi trong một lần, nên nó đã được đặt tên là Rakus, hoặc 'tham lam trong 
tiếng Indonesia. 


Vào ngày 22/6/2022, nhóm nghiên cứu đã nhận thấy một vết thương còn mới trên phần mặt phải và bên trong miệng của 
Rakus. Mặc dù họ không chắc chắn vì sao nó bị thương như vậy, nhưng có thể là do các cuộc đánh nhau với các con đười 
ươi đực khác vì có bằng chứng về âm thanh của một trận chiến giữa các con đười ươi đực đã được báo cáo trước đó vào 
cùng ngày [2]. 


Ba ngày sau đó, Rakus bắt đầu ăn thân và lá của cây leo Fibraurea tinctoria, còn được biết đến với tên gọi là Akar Kuning”. 
Mặc dù loại cây này là một phần của chế độ ăn của đười ươi ở khu vực này, nhưng cây leo này hiếm khi được ăn. Sau 30 
phút ăn lá, Rakus bắt đầu nhai lá nhưng không nuốt mà sử dụng ngón tay của mình để thoa dầu từ lá cây trong miệng lên 
vết thương trên mặt. Hành vi này được lặp lại nhiều lần. Rakus tiếp tục ăn loại cây này vào ngày tiếp theo. Sau tám ngày, vết 
thương của nó đã hoàn toàn hồi phục [2]. 


Ảnh trái: Lá Fibraurea tinctoria dài khoảng 15 và 17 cm. Ảnh phải: Rakus ăn lá Fibraurea tinctoria (chụp ngày 26/6/2022) 
la 


Fibraurea tinctoria, hay Akar Kuning, là một loại cây lâu năm phân bố rộng rãi trong rừng nhiệt đới của Đông Nam Á. Cây này 
nổi tiếng với tác dụng giảm đau, hạ sốt và lợi tiểu nên hay được sử dụng trong y học dân gian để điều trị các bệnh như tiêu 
chảy, tiểu đường và sốt rét [3]. Tất cả các bộ phận của cây, bao gồm lá, thân, rễ và vỏ cây, đầu có thể sử dụng cho các mục 
đích y học. Các nghiên cứu trước đây về thành phần hóa học của cây đã xác định các hợp chất furanoditerpenoids và 
protoberberine alkaloids, được biết đến với tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống nấm và chống oxy hóa. Tất cả đều có 
lợi cho việc chữa lành vết thương [4]. 


Mặc dù không rõ Rakus đã học được loại hành vi này như thế nào, nhưng có thể đó là một hành vi sáng tạo của đười ươi 
Sumatra. Đến đây, nó khiến chúng ta liên tưởng đến khả năng serendipity ở con người: một kỹ năng sinh tồn của con người 
thông qua việc tiếp thu, đánh giá, và xử lý thông tin, để từ đó thay đổi tư duy và sáng tạo. Nhờ vào khả năng này, con người 
đã có thể phát hiện ra Penicillium notatum để sản xuất penicillin hoặc cây mã đề cho mục đích y học [5,6]. 


Với việc đười ươi Sumatra là một trong những loài linh trưởng có họ hàng gần với loài người (chia sẻ gần 97% ADN với con 
người), liệu chúng cũng có khả năng serendipity như con người? Hơn nữa, giả sử việc sử dụng cây có dược tính để chữa 
lành vết thương được chia sẻ giữa một nhóm đười ươi. Liệu nó có thể trở thành một loại kiến thức tập thể có thể được 


1of2 5/7/2024, 9:10 PM 


Động vật hoang dã sử dụng cây thuôc đề chữa lành vêt thương: Đó có ... 


2of2 


ruyền lại qua các thế hệ không? [7] 
Đây là những câu hỏi thực sự rất hấp dẫn và xứng đáng được khám phá thêm! 


Tài liệu tham khảo 


—¬ 


Vaidyanathan G. (2024). Orangutan, heal thyself: First wild animal seen using medicinal plant. Nature. https:/⁄/ 
Wwww.nature.com/articles/d41586-024-01289-w 


2] Laumer IB, et al. (2024). Active self-treatment of a facial wound with a biologically active plant by a male Sumatran 
Orangutan. Scientific Reports, 14, 8932. https://www.nature.com/articles/s41598-024-58988-7 


3| Purwaningsih I, et al. (2023). A review of Fibraurea tinctoria and its component, berberine, as an antidiabetic and 
antioxidant. Molecules, 28(3), 1294. https://www.mdpi.com/1420-3049/28/3/1294 


4| Cordell GA. (2005). The Alkaloids: Chemistry and Biology Vol. 62. Academic Press. https://www.sciencedirect.com/ 
bookseries/the-alkaloids-chemistry-and-biology/vol/62/suppl/C 


œ1 


Vuong QH. (Ed.) (2022). A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Walter de Gruyter GmbH. 
https:/www.amazon.com/dp/8366675858 


6] Phượng DTM. (2024, May 2). Sách lý thuyết của người Việt được đọc nhiều trên Amazon Kindle Store. https:// 
khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/sach-ly-thuyet-cua-nguoi-viet-duoc-doc-nhieu-tren-amazon-kindle-store/ 
20240502031253734p1c160.htm 


[7] Vuong QH. (2023). Mindsponge Theory. Walter de Gruyter GmbH. https://www.amazon.com/dp/B0C3WHZ2B3/ 


Nguyễn Thị Hồng Huệ, Nguyễn Minh Hoàng 


URL: https://kinhtevadubao.vn/dong-vat-hoang-da-su-dung-cay-thuoc-de-chua-lanh-vet-thuong-do-co-the-la-do- 
serendipity-khong-28709.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=28709 


5/7/2024, 9:10 PM 


